Top 3 Lưu Ý Khi Sửa Chữa Bơm Nước Làm Mát Ô Tô 


Quá trình vận hành xe ô tô được trơn tru, động cơ xe không bị quá nóng khi vận 
hành là nhờ vào bơm nước làm mát. Đây được xem là bộ phận quan trọng không 
thể thiếu của ô tô. Khi bơm nước gặp vẫn đề sẽ làm cho hệ thống làm mát ngừng 
hoạt động, làm giảm hiệu suất làm việc của xe, gây ra các vấn đề hư hỏng nghiêm 
trọng. 


Việc năm rõ những dấu hiệu và cách sửa chữa bộ phận này sẽ giúp cho các chủ xe 
có thể xử lý khi tình huống hư hỏng bắt ngờ xảy ra đấy. Hãy cùng Thanh Phong 
Auto đi tìm hiểu rõ hơn nhé. 

Tìm Hiểu Về Hệ Thống Bơm Nước Làm Mát Và Những Lưu Ý Khi Sửa Chữa. 


1. Bơm nước động cơ là gì? 


Bơm nước là một chi tiệt thuộc hệ thông làm mát của xe hơi, năm gân vị trí quạt 
gió động cơ. Bơm nước có vai trò lưu thông tuân hoàn nước trong hệ thông. 


Loại bơm nước được sử dụng trên ô tô là bơm nước ly tâm với kích thước nhỏ 
gọn, câu tạo đơn giản và lượng nước đâu ra lại lớn. 


2. Dấu hiệu hư hỏng bơm nước ô tô 


Bơm nước ô tô được xem là bộ phận có tuổi thọ khá cao, tuy nhiên trong một vài 
trường hợp phát sinh ngoài ý muôn dẫn đến bơm nước bị hỏng. Việc cần thiết ngay 
lúc này là cần khắc phục nhanh chóng nếu hư hỏng nặng thì nên thay thế để hệ 
thống hoạt động được ôn định. 


Một sô dâu hiệu hự hỏng bơm nước ô tô: 
« Đặt l miêng bìa sáng ở dưới bơm nước, đê xe qua đêm nêu thây cóc nước rớt 
xuông tức là đã có vân đê. 


ốỔ - Puly bơm nước lỏng khi quay. 
‹ _ Có tiếng kêu phát ra dưới nắp capo và tiếng rít của động cơ. 
« - Đèn cảnh báo nhiệt độ sáng lên. 


«e Khi xe vận hành thì động cơ quá nóng so với bình thường. 


3. Kinh nghiệm khi sửa chữa bơm nước làm mát ô tô 


Trước tiên nên kiểm tra xem nước có bị rò rỉ hay không, độ rơ ngang của trục bơm 
băng cách lắc puly, quay trục bơm đê xem vòng bị và bánh công tác còn hoạt động 
trơn tru hay không. 

Nếu bơm nước làm mát có hiện tượng chảy nước, phát ra tiếng ồn hoặc trục bơm 
hỏng thì cân sửa chữa hoặc thay mới tùy theo mức độ hư hỏng. 


_Ố 


¬^\x lá 


h' " 
'sự 
'.À 


` 


Các bước sửa chứa bơm nước làm mát: 
« - Trước tiên phải xả hêt nước làm mát. 
‹ Tháo các ông nước lắp với bơm. 

« Nói dây đai. 

«e - Tháo quạt gió. 

‹ _ Tháo các bu lông và lấy bơm ra. 


‹ _ Tháo puly, vòng hãm ô trục bơm rồi tháo rời các chỉ tiết. 


‹ Trong quá trình kiểm tra nếu thấy đĩa cánh cơm bị mòn hoặc gãy vỡ thì nên 
thay mới, cũng tương tự như vòng bị và bộ phận bao kín nêu bị hỏng cân thay 
chi tiệt phù hợp. 


‹ Nếu nước bị rò rỉ thì cần thay gioăng giữa mặt lắp ghép thân bơm và thân máy. 
Sau khi sửa chữa, thay thế xong nên kiểm tra lại lưu lượng và áp suất làm việc 
trên băng trước khi lắp lại bơm nước đề đảm bảo mọi vẫn đề đã được xử lý ô ồn 
thỏa, động cơ hoạt động ồn định. 


Nếu xế yêu của bạn đang gặp phải một trong những dấu hiệu trên thì đừng chần 
chừ nữa hãy đưa ngay đên trung tâm uy tín đê được hồ trợ nhé. Vì càng đê lâu sẽ 
khiên tình trạng xe trở nên nghiêm trọng hơn gây nguy hiêm đên người sử dụng 
đấy. 


Tìm Hiểu Về Nước Làm Mát Động Cơ Ô Tô 

Thanh Phong Auto là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và 
thay thế phụ tùng ô tô chính hãng, chất lượng được nhiều người đánh giá cao tại 
TP HCM. Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp sẽ giúp bạn đưa ra 
những giải pháp tối ưu để vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo xế yêu của bạn vận 
hành hiệu quả nhất và có tuổi thọ lâu nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi khi ô tô gặp 
vấn đề nhé. 

Nguồn:  https:/thanhphongauto.com/he-thong-bom-nuoc-lam-mat-va-luu-y-khi- 
sua-chua/ 


